Trong cuộc sống, con người cũng có lúc ốm lúc đau. Chiếc máy lạnh cũng vậy, cũng có lúc 
nó gặp các sự cố cho dù là nhỏ hay lớn thì nó vẫn đem lại cho chúng ta một cái cảm giác 
không yên tâm và không an toàn với thiết bị tiện nghi này. 

http://www.dichvusuamaylanh.net/ 

Do đó, ở bài viết này chúng tôi cung cấp cho người đọc những kiến thức co bản nhất để xác 
định các nguyên nhân và hiện tượng khi máy điều hòa không khí bị sự cố và các cách khắc 
phụ co bản để khác hàng có thể từ đó có biện pháp cụ thể đế triển khai nhằm khắc phục được 
phần nào hay tối đa sự cố. 

http://www.dichvusuamavlanh.net/sua-mav-lanh-quan-binh-thanh-l 

Máy điều hòa không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa chất rất 
bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có hiện tượng hao hụt 
gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trường họp bị rò rỉ, xì trên đường ống, tại các van, các 
chồ đấu nối ống bằng rắc-co...hay trong quá trình lắp mới người lắp đặt không kiếm tra và 
nạp đủ gas. 

Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tượng sau: 

• Máy không lạnh, kém lạnh. 

• Bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng. 

• Dòng điện hoạt động thấp hon dòng định mức ghi trên máy. 

• Áp suất gas hút về máy nén thấp hon áp làm việc bình thường (bình thường từ 65- 
75psi). Áp suất phía cao áp cũng thấp hoư bình thường. 

• Trong một số máy lạnh, khi bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau 
khoảng 5-10 phút và báo lồi trên dàn lạnh. 

http://www.dichvusuamavlanh.net/sua-mav-lanh-quan-tan-binh 

2. Máy nén không chạy 

Máy nén (Block) được xem là trái tim của máy ĐHKK, khi máy nén không chạy thì máy 
ĐHKK không lạnh. Một số nguyên nhân làm máy nén không chạy : 

1. Mất nguồn cấp đến máy nén : do lồ do board điều khiển, contactor không đóng, hở mạch. 

2. Nhảy thermic bảo vệ máy nén : thường do hư tụ, quạt dàn nóng yếu hoặc hư, motor máy 
nén không quay. 

3. Cháy một trong các cuộn dây động co bên trong, trường hợp này có thế dẫn tới nhảy CB 
nguồn. 

http://www.dichvusuamaylanh.net/sua-mav-lanh-quan-go-vap 

3. Máy nén chạy ồn: 

Kh i máy lạnh của bạn bị hiện tượng này thì bạn thưòưg nghe được tiếng ồn phát ra từ phía 
giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời. 






a. Nguyên nhân: 

1. Dư gas. 

2. Có chi tiết bên trong máy nén bị hư. 

3. Có các bulong hay đinh vít bị lỏng 

4. Chưa tháo các tấm vận chuyến 

5. Có sự tiếp xúc của 1 ống này với ống khác hoặc vỏ máy 

b. pp KT sữa chữa: 

1. Rút bớt lượng gas đã sạc bằng cách xả ga ra môi trường bằng kh óa lục giác. Vị trí xả ra 
ngay tại đầu côn phía cuối của giàn nóng - cục nóng. 

2. Thay máy nén bằng cách đi mua máy nén đúng mã số, thưong hiệu, đúng công suất và thay 
thế hoặc nhờ tới chuyên viên thay thế. 

3. Vặn chặt các bulông hay vis, kiểm tra xem máy nén có đúng với tình trạng như ban đầu 
hay không nhé. 

4. Tháo các tấm vận chuyến nhằm đế cho hệ máy đỡ va chạm và gây kêu. 

5. Nắn thẳng hay cố định ống sao cho không tiếp xúc với ống hoặc các chi tiết kim loại khác. 
Kiếm tra xem mặt đế đặt máy nén có bị xiên, lũng hay bị cong làm cho máy nén bị xiên và 
đụng với thành của võ giàn nóng - cục nóng và gây nên kêu.Kiểm tra xem các buloong phía 
dưới đáy máy nén xem có lỏng hay không. Neu lõng thì xiết vừa phải nhé. Không được xiết 
chặt các buloong đó nhé. 

http://www.dichvusuamavlanh.net/sua-mav-lanh-quan-phu-nhuan 



